Biên-giới Việt-Trung và sự 
đối-đầu Trung-Pháp vào 
thời-kỳ chinh-phục Bắc-Kỳ 


Charles Fourniau 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Biên-giới Việt-Trung_ và sự đối-đầu Trung-Pháp vào thời-kỳ 
chinh-phục Bắc-Kỳ 











Charles Fourniau 


Biên-giới Việt-Trung và sự đối-đầu Trung-Pháp vào thời-kỳ 
chinh-phục Bắc-Kỳ 


Dịch giả: Trương Nhân Tuấn 


(La frontière sino-vietnamienne et le face à face franco- 
chinois à lépoque de la conquête du Tonkin, Charles 
Fourniau, trong quyển Les Frontière du Vietnam, Pierre- 
Bernard Lafont làm chủ-biên, nxb Harmattan, Paris 1989, 
trang 85-103 - Trương Nhân Tuấn lược dịch) 


Những vấn-đề về biên-giới giữa hai nước Việt-Nam và Trung- 
Hoa, cho đến năm 1874, thì chỉ liên-quan đến hai nước nầy. 
Nhưng bắt đầu từ hậu-bán thế-kỷ thứ XIX, những vấn-đề nầy 
được lẫn-lộn chung với các biến-động kinh-hoàng xãy ra ở 
Viễn-Đông, đem lại từ sự đụng-chạm với các đế-quốc Tây- 
Phương. Việc đụng-chạm nầy tạo ra, trước hết một sự 
khủng-hoảng tận gốc-rễ lan tràn đến toàn vùng phía Nam 
sông Dương-Tử của Trung-Hoa trong các năm 60 và 70, thứ 
đến là sự thống-trị của Pháp ở An-Nam, và cuối cùng là sự 
suy-thoái từng bước của quân-đội Trung-Hoa. 

Các yếu-tố địa-phương cũng bị thay đổi lớn-lao: Sự hiện-diện 
những đảng cướp Tàu tại Bắc-Kỳ cũng như sự việc đế-quốc 
Pháp thay mặt An-Nam về quân-sự và ngoại-giao đối với 
Trung-Hoa. 

Mặc khác, đường biên-giới Việt-Trung trở thành một trong 
những tuyến-đầu cho sự đối-chọi giữa hai thế-giới hoàn-toàn 


xa-lạ nhau. Nó là mối quan-tâm của các nước trong vùng 
cũng như những Đế-Quốc lo-ngại cho việc cân-bằng thế-lực 
ở địa-phương và thế-giới. 

Vấn-đề biên-giới, cũng như những vấn-đề khác của Đông- 
Nam Châu-Á, đã đi qua từ một thời-kỳ lịch-sử nầy sang một 
thời-kỳ lịch-sử khác. 

Nhưng việc đáng ghi-nhận, mặc dầu với sự chấn-động 
mãnh-liệt đặc-biệt của thời-kỳ nây, đường biên-giới đã được 
thiết-lập từ thời xa-xưa giữa Việt-Nam và Trung-Hoa vẫn 
được giữ khá toàn-vẹn, ngoại-trừ một vài thay đổi nhỏ. Biên- 
giới Việt-Trung vì thế có được tính chính-xác khoa-học cũng 
như tính bó-buộc của đường biên-giới hiện-đại. 

Như vậy rõ-ràng là sự xác-định đường biên-giới Việt-Trung 
dưới thời thuộc-địa đã không tạo ra một “biên-giới thuộc- 
địa”, có nghĩa là một đường biên-giới bất-kỳ được áp-đặt do 
sự can-thiệp từ bên ngoài, mà nó chỉ phản-ảnh từ một thực- 
tế lịch-sử đã bắt rễ sâu-xa. 

Trong 10 năm, từ 1885 cho đến 1895, hai đối-thủ (Pháp và 
Thanh-triều), mỗi khi có dịp thuận-tiện là thử tìm cách thay- 
đổi biên-giới để dành phần lợi về mình, lúc dựa vào thực-địa, 
lúc dựa vào tương-quan lực-lượng. Cuối cùng hai bên thỏa- 
thuận trên căn-bản “giữ nguyên-trạng”, chỉ có một vài thay- 
đổi rất giới-hạn về lãnh-thổ. 

Từ hiệp-ước Philastre (15 mars 1874), tình-hình không mấy 
thay-đổi, đến hiệp-ước Patenôtre và hiệp-ước Thiên-Tân vấn- 
đề đổi mới hoàn-toàn. 

Hiệp-ước Patenôtre tháng 6 năm 1884 đã đặt An-Nam dưới 
sự bảo-hộ của Pháp (trước đó Nam-Kỳ “Cochinchine” đã bị 


nhượng cho Pháp); toàn-bộ nước Việt vì vậy chịu sự bảo-hộ 
của Pháp. 

Tháng 6 năm 1885, dựa lên một công-ước đã ký trước đó 
một năm, công-ước Thiên-Tân được ký-kết nhằm kết-thúc 
chiến-tranh Pháp-Hoa và qui-định cho các đạo-binh của Tàu 
ở Bắc-Kỳ phải lui-binh (việc nầy đã được nhanh-chóng thực- 
hiện). Công-ước nầy cũng là bằng-chứng cho sự công-nhận 
của Trung-Hoa về sự hiện-diện của Pháp tại Việt-Nam, có 
nghĩa là mối liên-hệ thượng-quốc - chư-hầu giữa Trung-Hoa 
và Việt-Nam từ thế-kỷ thứ X được chấm-dứt vĩnh-viễn. 

Như vậy là nước Pháp thay mặt quốc-gia Việt-Nam về mặt 
luật-pháp cũng như hành-động để cán-đán những công-việc 
liên-quan đến biên-giới của các vùng Quảng-Đông, Quảng- 
Tây và Vân-Nam. Bởi vì hiệp-ước Patenôtre ghi rằng nước 
Pháp phải “bảo-đảm từ nay sự toàn-vẹn lãnh-thổ của vua 
nước An-Nam, bảo-vệ nước nầy chống lại những gây-hấn từ 
bên ngoài và phản-loạn trong nước. Vì thế chính-quyền Pháp 
có thể cho quân-đội của mình đóng trên những phần đất An- 
Nam và Bắc-Kỳ (Tonkin) tại các địa-điểm xét thấy cần-thiết 
nhằm thực-hiện quyền bảo-hộ” (điều 15). 

Từ đó nước Pháp phải phòng-vệ ở vùng biên-giới với Trung- 
Hoa, việc nây đặt ra giả-thiết phải bình-định và đóng quân 
trên vùng thượng-du Bắc-Kỳ. Đây là một công-việc rất khổ- 
nhọc, phải cần đến 10 năm nỗ-lực về chính-trị và quân-sự. 
Tuy-nhiên, văn-bản của hiệp-ước Thiên-Tân chỉ nói về những 
vấn-đề tổng-quát. Nó dự-trù thiết-lập hai công-ước phụ: một 
là về việc thương-mại giữa Trung-Hoa và Bắc-Kỳ và hai là 
việc phân-định biên-giới. Điều 3 hiệp-ước trên ghi rằng: 


“Trong một khoảng thời-gian 6 tháng, các ủy-viên của hai 
bên sẽ ra thực-địa để nhìn-nhận đường biên-giới giữa Trung- 
Hoa và Bắc-Kỳ. Những người nầy sẽ cắm mốc ở mọi nơi thấy 
cần-thiết để đường biên-giới được rõ-ràng...”. Nhưng thực-tế 
thì việc phân-định và phân-giới cắm mốc kéo dài trên 10 
năm, từ năm 1885 cho đến năm 1895. 

Những dữ-kiện của vấn-đề: 

Có ba yếu-tố chính đã đóng những vai trò quyết-định trong 
diễn-tiến của công-trình xác-định đường biên-giới: 1. điều- 
kiện địa-hình và địa-vật ở các vùng biên-giới; 2. dữ-kiện xã- 
hội và chính-trị phía bên Trung-Hoa; 3. dữ-kiện chính-trị và 
quân-sự phía người Pháp. 

Để kiểm-soát vùng thượng-du, đặc-biệt cần-thiết cho việc 
phân-giới, các đạo quân Pháp phụ-trách việc nầy chạm trán 
trước tiên là điều-kiện địa-lý. 

“Cái khó-khăn của địa-hình” do “cấu-trúc hiểm-trở của núi- 
non” (J. Sion) và một sự soi-mòn rất mạnh do mưa lũ, tạo 
thành vô-số các sơn-cốc và rãnh sâu, nhất là tại các vùng 
nham-động (karstiques), tiếp theo là rừng-rậm nhiệt-đới, 
làm việc lưu-thông của quân Pháp cực-kỳ khó-khăn, nhưng 
nó lại dễ-dàng cho các lực-lượng đối-nghịch thiết-lập sào- 
huyệt. Mặc khác, vùng đất nầy rất nghèo, ít dân, (vài trăm 
ngàn dân cho một vùng đất lớn bằng một phần ba nước 
Pháp), chỉ cống-hiến cho đạo-quân chiếm-đóng một nguồn 
sống nghèo-nàn. Việc tiếp-viện cho đạo-quân nầy vì thế rất 
khổ-nhọc và rất hao-tốn cho hậu-phương xa-xôi. 

Thêm nữa, chính-quyền bảo-hộ còn thừa-hưởng một tình- 
hình chính-trị không tốt-đẹp. 


Người ta đã biết rằng quyền-lực của triều-đình An-Nam thì 
thường-xuyên yếu-ớt và chỉ cai-trị gián-tiếp tại các vùng thổ- 
dân sinh-sống. Những người thần-phục vua An-Nam là do 
liên-quan huyết-thống hay do sự qua lại của dân-chúng cư- 
ngụ tại Lào hay Trung-Hoa. 

Hệ-thống xã-hội ở đây - sẽ không phi-lý khi gọi là phong- 
kiến - cho phép sự hiện-hữu một khu-vực rộng lớn, thần- 
phục một dòng-họ, mà thái-độ của dòng-họ nầy có thể đem 
lại sự thuận-thảo hay chống-đối đối với triều-đình hay chính- 
quyền bảo-hộ. Như trường-hợp của gia-đình Đèo-Văn-Trị, 
quyền-lực của người nầy trải ra một vùng rộng lớn chung- 
quanh Lai-Châu, vượt qua các giới-hạn biên-giới cổ-truyền 
giữa vương-quốc An-Nam và Trung-Hoa. Sự xây-dựng một 
hệ-thống quyền-lực khác ở ngoài vương-quốc chỉ thành-tựu 
nhờ ở một tập-hợp phức-tạp những thương-lượng về ngoại- 
giao và vận-động quân-sự, đã được triều-đình An-Nam thực- 
hành từ hàng thế-kỷ nay, và lần-hồi các sĩ-quan Pháp cũng 
áp-dụng. Nhưng phải cần một thời-gian nhiều năm để các 
viên-sĩ-quan trên thấu-hiểu được những sự-thật rắc-rối và 
đặt ra các phương-pháp chế-ngự, chấm-dứt phương-pháp 
chinh-phục cổ-điển không những không có hiệu-quả mà gây 
ra nhiều tốn-kém. 

Mặc khác, vào khoảng năm 60 của thế-kỷ thứ XIX, một 
phiểền-phức khác đáng chú-ý đó là sự xâm-nhậm của người 
Hoa. 

Những thảm-trạng xảy ra vào các thập-niên 50-70 của thế- 
kỷ 19 ở vùng Hoa-Nam đã đem lại những hậu-quả là làm 
rắc-rối thêm cho vấn-đề xác-định đường biên-giới 1885- 


1895. 

Các tỉnh phía Nam và Tây-Nam của Trung-Hoa đã không 
phục-hồi lại sau các cuộc tàn-phá dữ-dội, đó là việc nổi dậy 
của Thái-Bình Thiên-Quốc và của những người theo Hồi- 
Giáo; sau đó là các cuộc đàn-áp và truy-quét của triều- 
đình(1853-1878). Chỉ ở các tỉnh nầy thiệt-hại nhân-mạng lên 
đến hàng triệu người (ước-lượng tổng-quát là 50 triệu người 
chết). Hàng chục năm sau, có vùng thật rộng lớn hoàn-toàn 
không có một bóng người ở. Việc nầy đem lại hai hậu-quả: 
Thứ nhứt là sự hiện-diện chính-quyền Trung-Hoa ở vùng nầy 
rất mờ-nhạt, vì thế việc kiểm-soát biên-giới không hữu-hiệu, 
cho dầu có nhiều quan-chức tại đây rất muốn làm. Thứ hai, 
quan-trọng hơn, trên lãnh-thổ Việt-Nam, trong vòng một góc 
tư thế-kỷ là cảnh thanh-bình an-lạc - người ta sẽ thấy ở đây 
sự cần-thiết một đường-lối chính-trị về biên-giới. Vì thế mà 
vùng thượng-du Bắc-Kỳ đã bị tràn-ngập những nhóm người 
xa-lạ đến từ bên Trung-Hoa: đợt di-cư của dân-tộc Mèo lần 
thứ ba (và cũng là lần cuối cùng), dân số trên 10.000 người 
đến từ các tỉnh Quí-Châu, Vân-Nam và Quảng-Tây; những 
nhóm vũ-trang là những đầu-lĩnh nổi-loạn như Lý-Hồng-Choi 
(1878-1879), hay những nhóm nhỏ thuộc Thái-Bình Thiên- 
Quốc như giặc Cờ Đen, Cờ Vàng v.v.. và cuối cùng là khối 
nạn-nhân, những người khốn-khổ, chạy trốn sự giết-chóc và 
chết-đói - hôm nay chúng ta gọi là dân tị-nạn. Để sống còn, 
nhóm người nây phải gia-nhập vào các đảng cướp. Cuộc 
“nam-tiến” nầy tạo thành những đoàn quân vũ-trang hùng- 
mạnh, tiến sâu cho đến cao-nguyên Cammon ở Lào (ngang 
với Nghệ-Tĩnh ở VN), được Pháp gọi dưới cái tên “invasion 


des Hô” - “sự xâm-lược của quân Hồ”. 

Có nhiều hậu-quả xãy ra: phần lớn vùng thượng-du Bắc-Việt 
chạy dài cho đến phía bên kia rặng núi ở Trung-Việt đã bị 
những nhóm vũ-trang Tàu xâm-chiếm mà các nhóm nầy có 
những mối tương-quan phức-tạp với những quan-lại phong- 
kiến địa-phương. Toàn vùng vì thế càng thêm nghèo-khổ. 
Tuy-nhiên, Trung-Hoa thì hưởng phần lợi từ những việc nãy. 
Bởi vì quân cướp ở bên Tàu bị đuổi ra khỏi biên-giới, Trung- 
Hoa trút được một gánh nặng. Mặc khác, bọn nầy trở thành 
một lực-lượng nhằm Hán-hóa dân-chúng ở Bắc-Kỳ, như là 
một khả-năng bành-trướng thường-trực của Trung-Hoa (để 
đồng-hóa những dân-tộc khác). Việc nầy càng sâu-sắc hơn 
qua hai vụ can-thiệp quân-sự do quân-đội địa-phương (Hoa- 
Nam) tiến vào Bắc-Kỳ lần thứ nhất để tảo-thanh tàn quân 
của Ly-Hồng-Choi và lần thứ hai, theo lời kêu gọi của vua 
nhà Nguyễn (Tự-Đức) bắt đầu từ năm 1883 vì sự gây-hấn 
của Pháp. Nếu biến-động tổng-quát nầy bắt nguồn trực-tiếp 
từ việc hỗn-loạn tại Hoa-Nam vào tiền bán thế-kỷ thứ 19, thì 
ta không thể bỏ qua một thực-tế bao-quát và sâu-xa hơn, 
việc di-dân xãy ra liên-tục, từ thời tiền-sử, do những khối 
dân-chúng sinh-sống trong vùng rừng-núi Tây-Nam đến Nam 
Trung-Hoa, có nghĩa là trong bán-đảo Ấn-Trung (indochinoise 
- sự di-cư của dân Tày). 

Việc thành-lập đường biên-giới đã là kết-quả của sự đụng-độ 
trên thực-địa Bắc-Kỳ giữa hai đế-quốc Pháp và Trung-Hoa, 
dưới những điều-kiện đặc-biệt như sau: 

- Trung-Hoa bành-trướng trên vùng cao Bắc-Kỳ, khởi-đầu cho 
việc Hán-hóa dân-chúng. Sự việc các băng-đảng Tàu đóng- 


chốt lâu dài, sự việc rút quân của quân-đội Trung-Hoa cũng 
như quân giặc Cờ Đen sau khi hiệp-ước Thiên-Tân được ký- 
kết. Tham-vọng của Trung-Hoa cố giữ những phần đất càng 
nhiều càng tốt thuộc An-Nam, việc nầy sẽ được thấy sau 
năm 1885. Việc thành-lập đường biên-giới hiện-đại không 
những chỉ nhằm vào việc đảo chiều cho những sự việc quan- 
trọng vừa xãy ra, đuổi về phía Trung-Hoa những đảng cướp 
Tàu, mà còn chận đứng một luồng di-dân cơ-bản từ Trung- 
Hoa xuống vùng Đông-Nam Á, đồng-thời chuyển toàn vùng 
Ấn-Trung sang một thời-kỳ lịch-sử khác. 

- Một tình-hình quốc-tế phức-tạp, bất-lợi cho Trung-Hoa hơn 
là Pháp. Vì việc chinh-phục Bắc-Kỳ và Trung-Kỳ của Pháp đã 
được các đế-quốc khác chấp-nhận mà không có ngăn-trở 
đáng kể. Trong bối-cảnh ảnh-hưởng hổ-tương và quyền-lợi 
chính-trị giữa các đế-quốc, Pháp có nhiều thuận-lợi hơn là 
trở-ngại để mở-mang thuộc-địa. Hiệp-ước Thiên-Tân chấm- 
dứt và ngăn-chặn mọi khả-năng can-thiệp của các cường- 
quốc Tây-Phương vào vấn-đề Bắc-Kỳ. 

Việc phân-định biên-giới vì thế đã được thực-hiện giữa 
Trung-Hoa và Pháp qua ba giai-đoạn. 

Sự phân-định biên-giới và công-ước 1887. 

Ban đầu cả hai chính-phủ đều mong-muốn công-việc thực- 
hiện mau lẹ và nghĩ rằng nó sẽ chấm-dứt nhanh-chóng. Từ 
14 tháng 8 năm 1885 có những công-lệnh chỉ-định nhân- 
viên cho Ủy-Ban Pháp phụ-trách phân-định biên-giới và ngày 
1 tháng 9, ông Patenôtre ở Bắc-Kinh đã thông-báo rằng các 
Ủy-viên Trung-Hoa cũng đã được chỉ-định. 

Hai ủy-ban họp tại Đồng-Đăng (gần Lạng-Sơn) từ tháng 


giêng đến tháng 4 năm 1886 để giải-quyết biên-giới vùng 
Quảng-Tây, từ tháng 6 đến tháng 11 năm 1886 tại Lào-Cai 
cho biên-giới Vân-Nam và từ tháng 12 năm 1886 đến tháng 
4 năm 1887 tại Móng-Cái cho biên-giới Quảng-Đông và biên- 
giới trên biển. Nhưng thực-tế công-việc không đơn-giản như 
mọi người đã tưởng ở Paris. 

Ngoài những khó-khăn về địa-lý thiên-nhiên, còn có thêm sự 
cản-trở của tướng De Courcy, ông nầy từ-chối không cung- 
cấp lính bảo-vệ cân-thiết cho ủy-ban. Trở-ngại nây do từ 
tranh-chấp giữa các nhân-viên một bên thuộc ngoại-giao và 
một bên là quân-đội. Cuối cùng trở-ngại được giải-quyết qua 
sự can-thiệp của ông Freycinet, bộ-trưởng bộ ngoại-giao. Nó 
cũng hàm-ý cho thấy thời đó chính-phủ Pháp đã lựa-chọn 
một đường-lối chính-trị là quyết-định chiếm-đóng toàn-cõi 
Bắc-Kỳ, thay cho một đường-hướng chính-trị khác. Tướng De 
Courcy và bộ chiến-tranh Pháp chủ-trương một sự chiếm- 
đóng hạn-chế, chỉ giới-hạn trong vùng bình-nguyên và vùng 
chung-quanh, bỏ trống vùng thượng-du là một vùng không 
người “no man”s land”, và việc nầy sẽ có lợi cho các đảng 
cướp Tàu. Từ công-ước Bourée cho đến chương-trình thống- 
trị toàn-cõi nầy, cả một đường-lối chính-trị của Pháp đã được 
biểu-lộ theo chiều-hướng đó. Việc phân-định biên-giới đòi hỏi 
một sự chiếm-đóng toàn vùng thượng-du như được dự-trù 
trong công-ước Patenôtre 1884, việc nầy đã gây ra nhiều 
hậu-quả đáng kể. Việc xây-dựng những đồn-trại ở các vùng 
Lạng-Sơn, Lào-Cai v.v.. đã đặt ra vấn-đề tiếp-liệu cho các 
đoàn quân tại các nơi nầy. Việc nây được thực-hiện liên-tục 
nhiều năm bằng những đoàn cu-li cực-kỳ tốn-kém, nhân-lực 


cũng như tài-lực. Cũng như việc xây-dựng đường xe lửa Hà- 
Nội - Lạng-Sơn trở thành cần-thiết trong khi ngân-quĩ lại 
không có. Nhất là nước Pháp đã dấn-thân trong lúc công- 
luận tại đây lại đòi hỏi chấm-dứt mọi cuộc động-binh quan- 
trọng và lúc chính-phủ Pháp giới-hạn ngân-khoản cho đội- 
quân viễn-chinh vào việc đánh-đuổi các đảng cướp Tàu đang 
chiếm-đóng vùng thượng-du. Việc đánh-đuổi nầy kéo dài 
khoảng 10 năm, chiếm phần lớn lực-lượng quân-sự. Với hậu- 
quả, sự đối-cực của hai bên Pháp-Trung đã ảnh-hưởng đến 
cả việc bình-định các vùng dân-cư ở đồng-bằng. 

Phía bên Trung-Hoa cũng vậy, sự xác-định biên-giới gây ra 
nhiều vấn-đề chính-trị phức-tạp, đem lại từ những chống-đối 
phe-phái, những chống-đối cá-nhân hay đến từ sự mâu- 
thuẫn của chính-quyền địa-phương và chính-quyền trung- 
ương. Điều 3 của hiệp-ước Thiên-Tân đã gợi-ý về một khả- 
năng, là nếu cần-thiết, “chấp-nhận những thay-đổi nhỏ ở 
đường biên-giới-hiện-nay ở Bắc-Kỳ”. Phía Trung-Hoa đã suy- 
diễn chi-tiết nây như là một  dấu-hiệu chấp-nhận thay-đổi 
đường biên-giới, họ cho rằng đó là sự thỏa-thuận đền-bồi đất 
đai với việc nhượng-bộ chính-trị. 

Lý-Hồng-Chương nói với tướng Rieunier rằng: “Nước Pháp đã 
đạt được nhiều quyền-lợi khi có được Bắc-Kỳ, xứ nầy là 
thuộc-quốc của Trung-Hoa từ 600 năm, và việc nây là nhờ 
trung-gian của tôi. Nó đã gây cho tôi nhiều phiền-phức; tôi 
nghĩ rằng một sự đền-bồi dưới dạng nhượng vài vùng đất 
nhỏ trên vùng biên-giới là cần-thiết”. Lề-lối chính-trị “tiền 
trà-nước” (pourboires) của Trung-Hoa lần nữa được sử-dụng 
và nó gây ảnh-hưởng từ đầu đến cuối lên việc phân-định 


biên-giới cho tới năm 1887. 

Thật ra thái-độ của Lý-Hồng-Chương bắt nguồn từ nhiều yếu- 
tố phức-tạp, nhất là các vấn-đề ở Miến-Điện, ở Triều-Tiên và 
những hoạt-động của định-thủ chính-trị, nhất là Trương-Chi- 
Động, Tổng-Đốc Lưỡng-Quảng. Vào lúc nước Pháp chiếm 
Bắc-Kỳ thì cũng là lúc Anh-Quốc đã hoàn-thành việc chiếm 
đóng Miến-Điện. Công-ước Anh-Hoa về Miến-Điện (và Tây- 
Tạng) 24-7-1886 đã dự-trù thành-lập một ủy-ban phân-định 
biên-giới. Tất-cả những gì Tàu nhượng-bộ cho nước Pháp sẽ 
có thể ảnh-hưởng đến những thương-thuyết sau nây với 
Anh-Quốc, ngược lại, tất-cả những thành-quả đạt được tại 
Bắc-Kỳ sẽ là những ưu-thế của Tàu đối với Miến-Điện. Những 
vấn-đề ở Miến-Điện đã làm cho Lý-Hồng-Chương rất cứng 
rắn. Còn về phía biên-giới với Triều-Tiên, tình-hình tại đây 
đòi hỏi phải kết-thúc công-việc liên-quan biên-giới phía Nam 
để tập-trung một lực-lượng quân-sự lớn nhất có thể cho 
vùng Đông-Bắc, là vùng mà ông nầy có nhiều quyền-lợi, vì 
ông đang làm Tổng-Đốc Tchi-Li. 

Nhưng Lý-Hồng-Chương không quyết-định được tất-cả. Nếu 
ông ta có thể giải-quyết được nhiều vấn-đề ở Bắc-Kinh thì 
trên thực-địa, dọc theo biên-giới, chính-quyền ở các địa- 
phương có thể có một đường-hướng chính-trị khác. Riêng 
ông Trương-Chi-Động, Tổng-Đốc Lưỡng-Quảng, một đối-thủ 
chính-trị với Lý-Hồng-Chương, là một người điển-hình chống 
triệt-đễ chủ-nghĩa đế-quốc của các nước thực-dân. Ông nầy 
đã thành-công trong việc hủy-bỏ hiệp-ước Livadia ký-kết với 
nước Nga đồng-thời kết-án người thương-thuyết hiệp-ước, (vì 
người nầy đã làm cho Trung-Hoa thiệt-thòi). Vì là Tổng-Đốc 


Lưỡng-Quảng, ông nây cũng đã cầm quân đánh với quân 
Pháp (1884-1885). Những bản tường-trình Pháp cho thấy tại 
Quảng-Đông cũng có sự hiện-diện của Lưu-Vĩnh-Phúc, chủ- 
tướng giặc Cờ-ĐÐen. 

Những quan-hệ giữa Pháp và Trung-Hoa tại vùng biên-giới 
Quảng-Đông vì vậy rất khó-khăn. Mở đầu bằng một cuộc 
thảm-sát, một nhân-viên trẻ thuộc Ủy-Ban Pháp cùng với 
nhiều người khác cùng đi với ông nầy, đó là ông Haitce, tại 
Hải-Ninh, đối-diện với Móng-Cái ngày 25 tháng 11 năm 
1886, đã bị giết chết. Người Pháp quả-quyết đàng sau vụ 
sát-nhân nầy là Trương-Chi-Động. Sau đó là sự tranh-chấp 
rất gay-cấn một vùng đất gọi là “enclave annamite” và mũi 
Bạch-Long (phía bên kia Móng-Cái). Việc thương-thuyết bế- 
tắt và hai bên sắp-sữa động-binh. Bộ Ngoại-Giao Pháp (Quai 
d'Orsay) bình thường ít hiếu-chiến, lần nây cũng tuyên-bố 
không cho lính Trung-Hoa tiến vào vùng đất đang tranh- 
chấp, nếu tất-cả những biện-pháp dùng cho việc nầy không 
kết-quả, “quân-đội của ta phải chống lại quân thù”. Tướng 
Munier tổng-tư-lệnh quân-đội chuẫn-bị chiến-tranh với Tàu 
và việc nây không làm ông phiền lòng: “Nếu nước Pháp 
chấp-nhận tốn-kém đem lại do việc động-binh (đánh Canton 
hay Bắc-Kinh) để một lần là chấm-dứt, thì đây sẽ là một 
quyết-định tốt, vì cuối cùng tính ra sẽ ít tốn kém hơn, bởi vì 
chúng ta ở đây (Bắc-Kỳ) chỉ cần một cuộc chiến tự-vệ mà sự 
cần-thiết về viện-binh ít quan-trọng”. 

Dầu vậy việc thương-thuyết vẫn được tiếp-tục và một công- 
ước về biên-giới đã được ký-kết tại Bắc-Kinh vào ngày 26 
tháng 6 năm 1887. Tại sao và trên căn-bản nào ? 


Trong lúc các ủy-viên và các trắc-địa-viên làm việc trên thực- 
địa thì tại Bắc-Kinh, một viên Đặc-Sứ Pháp (Ministre 
plénipotentiaire) tên là Constans được gởi đến. Đây là một 
người ảnh-hưởng nặng chủ-nghĩa cơ-hội, được chỉ-định để 
ký-kết hai công-ước phụ được dự-trù trong hiệp-ước Thiên- 
Tân, đó là công-ước về thương-mại và công-ước về biên-giới. 
Ông Constans cùng lúc thương-thuyết cho hai công-ước với 
Lý-Hồng-Chương. Trên bình-diện thương-mại thì xét lại thỏa- 
ước Congordan ký năm 1886, vì nó được xem là rất tệ-hại ở 
Đông-Dương, và nhất là đạt được việc mở cửa vùng Hoa- 
Nam cho hàng-hóa Pháp đồng-thời dựng hai tòa lãnh-sự 
Pháp tại Vân-Nam và Quảng-Tây. Vì quyền-lợi quan-trọng về 
thương-mãi thúc-đẩy mà Constans cố phải thành-công trong 
việc thương-thảo. Về phương-diện chính-trị cũng thế, nó bắt 
buộc ông Constans phải nhanh-chóng kết-thúc để trở lại vị- 
trí của ông tại nghị-trường. Trong những điều-kiện như thế 
thì việc nhượng-bộ sẽ phải ở về mặt lãnh-thổ. 

Công-ước về phân-định biên-giới được ký ngày 26 tháng 6 
năm 1887 chấp-nhận như thế việc bỏ rơi vài phân đất thuộc 
các vùng có sự tranh-chấp giữa hai ủy-ban. Hai phần đất 
chính: một là tổng Tụ-Long, tiếp-cận biên-giới Vân-Nam, 
vùng đất nây hoàn-toàn thuộc vương-quốc An-Nam mà 3⁄4 
của nó, tức vào khoảng 750 cây số vuông bị nhượng cho 
Trung-Hoa; hai là vùng đất ở về phía cực Đông của biên-giới 
Quảng-Đông, mũi Bạch-Long và “enclave annamite”, tức 
phần đất nằm trong lãnh-thổ Trung-Hoa nhưng toàn người 
Việt sinh-sống. Nhưng việc nhượng đất nầy có tầm quan- 
trọng bội-phần: nó lấy đi một phần đất của An-Nam và nó 


xác-định đường biên-giới trên biển và chủ-quyền các đảo 
ven bờ: “những đảo ở về phía Đông của đường kinh-tuyến 
Paris 105° 43' kinh-độ Đông, có nghĩa là đường thẳng Bắc- 
Nam đi qua đông-điểm của đảo Trà-Cổ và làm thành đường 
biên-giới thì thuộc về Trung-Hoa...”. Từ đó không có một 
thỏa-ước nào phải ký-kết về vấn-đề biên-giới trên biển giữa 
hai nước Trung-Hoa và Pháp. 

Cuối cùng, có một phần biên-giới chưa bao giờ được trắc- 
địa. Đó là vùng Phong-Thổ, phía Tây Lào-Cai, ở giữa sông 
Hồng và sông Đà. Đồ-tuyến đoạn biên-giới nầy chỉ được 
được thực-hiện qua sự so-sánh các bản-đồ, sau đó được sửa- 
đổi rất nhiều qua công-ước 1895. 

Đường biên-giới Việt-Irung đã được xác-định như thế. Có ba 
điểm đáng ghi-nhận: 

1/ Mặc dầu việc tranh-cải rất gay-gắt nhưng ảnh-hưởng của 
nó chỉ rất giới-hạn, chỉ du-di vài trăm thước hay một hai cây- 
số chiều sâu. Bởi vì hai bên không nhằm mục-đích thiết-lập 
một đường biên-giới đã được thỏa-thuận trước mà họ chỉ 
xác-định và công-nhận một đường biên-giới lịch-sử đã hiện- 
hữu, nó được chứng-minh bằng lịch-sử lâu đời và bằng một 
lượng hồ-sơ rất đáng kể (đặc-biệt là tài-liệu địa-chí của các 
nhà truyền-giáo Jésuites đã đo-đạc ở bên Trung-Hoa vào thế- 
kỷ thứ XVIII). 

2/ Sau cuộc chiến giữa Pháp và Trung-Hoa thì luật-lệ về 
biên-giới cũng được hai bên chấp-thuận, nhưng việc nầy đã 
không những không làm nguy-hại đến sự toàn-vẹn lãnh-thổ 
của Trung-Hoa, ngược lại nó đem lại cho nước nầy một vài 
thắng-lợi về đất đai. Qua hiệp-ước Thiên-Tân, Trung-Hoa 


đánh mất quyền thượng-quốc (suzeraineté) ở Việt-Nam. 
Nhưng tại Pháp, bị mắc bẩy trong việc phiên-dịch, người ta 
đã quá thổi-phồng sự quan-trọng về ý-nghĩa của danh-từ 
“thượng-quốc, suzeraineté”. Bằng-chứng là nước Anh, thực- 
tế hơn, vẫn để cho Miến-Điện là chư-hầu của Trung-Hoa, 
nhưng không vì vậy mà nước nây ít thân-phục nước Anh 
hơn. Người ta cũng thấy rằng vào thập-niên 80, mặc dầu với 
những tham-vọng chiếm đất của các đế-quốc thực-dân, 
Trung-Hoa không những vẫn giữ được toàn-vẹn vùng Hoa- 
Nam, mà còn đủ thực-lực để chống-chõi với kẻ địch và đạt 
những thắng-lợi về đất-đai. Trung-Hoa thời cuộc chiến Lạng- 
Sơn chưa phải là thời-kỳ bị phân-hủy. 

3/ Sự phân-định biên-giới năm 1887 thì có rất nhiều thiếu- 
sót. Kết-quả cụ-thể chỉ là một số bản-đồ liên-quan đến các 
vùng biên-giới, những nơi có sự thỏa-thuận hai bên về đồ- 
tuyến của đoạn biên-giới. Nhưng việc trắc-địa thì được thực- 
hiện quá nhanh-chóng và không đầy-đủ. Vấn-để còn phải 
áp-dụng đồ-tuyến trong bản-đồ lên thực-địa và cắm các cột 
mốc. 

Sự phân-giới 

Toàn vùng biên-giới Việt-Trung thì ở dưới sự kiểm-soát của 
các băng-đảng cướp Tàu. Việc đi lại của một nhóm nhỏ trắc- 
địa viên trên vùng nầy trong một hai tuần-lễ là một việc cực- 
kỳ khó-khăn, nếu không nói là vô-phương. Sự cắm mốc vì 
thế đòi hỏi sự kiểm-soát thực-sự của nhà cầm-quyền tại 
vùng nầy và việc loại-trừ bọn cướp. Để đạt được kết-quả, 
người ta phải mất nhiều năm dài với những nỗ-lực hoạt-động 
quân-sự không ngừng nghỉ. 


Công việc phân-giới vô cùng khó-khăn, thêm vào đó các 
viên sĩ-quan trách-nhiệm việc nầy lại không nắm vững được 
những ý-nghĩa lịch-sử của các vùng đất. Những việc họ 
quan-tâm đến là các việc tức-thời, như là làm thế nào để 
“bình-định” vùng thượng-du và đuổi các băng-đảng, hay tìm 
hiểu thái-độ của nhà cầm-quyền Trung-Hoa như thế nào. Đối 
với các băng-đảng thì có nhiều phương-cách khác nhau đã 
được sử-dụng. Từng đoàn quân đông-đảo hàng ngàn người 
trang bị vũ-khí nặng (như là việc chiếm lại Chợ Mới và Chợ 
Chu do tướng Borgnis-Desbordes vào năm 1888), nếu việc 
nầy đã là nguyên-nhân cho vô-số những huân-chương và 
văn-thư khen tặng nhưng thực-tế cho thấy nó vừa không 
cần-thiết vừa làm đổ máu nhiều quá. Ngược lại quí ông 
Pavie (1888) và Pennequin, là những gương mặt quân-sự 
phụ-trách việc bình-định vùng thượng-du, họ không cần phải 
nổ súng mà cũng đạt được những kết-quả quan-trọng bằng 
thương-thuyết. Cũng đã có những kết-ước xãy ra như với Ba- 
Ky và Lương Tam Kỳ, là những đầu-lĩnh cướp Tàu, điều-kiện 
trao-đổi là phải cung-cấp tiền-bạc cho bọn nầy cũng như để 
yên cho họ cai-trị một vùng nào đó; sau đó là những cuộc 
hành-quân thường ngày ở các đồn biên-giới, chính-sách “vết 
dầu loang” mà quí ông Galliéni và Lyautey sử-dụng sau nầy 
được mọi người biết tới. Hoạt-động nầy rất mạnh đến 
khoảng 1895, nó che đậy dư-luận một khía cạnh khác của 
vấn-đề là những sinh-hoạt do những người ái-quốc Việt-Nam 
đã khởi-động tại Trung và Bắc-Kỳ như phong-trào Cần- 
Vương, các phong-trào yêu nước tiếp-tục chống lại sự bảo- 
hộ của Pháp. Đây là một cuộc tranh-đấu bền-bỉ ngược dòng 


lịch-sử và nó bị che-dấu lâu dài, kể cả dưới mắt chính-quyền, 
sự hiện-hữu thường-trực của một luồng hoạt-động ái-quốc 
của người Việt. 

Sự lo-ngại khác của những viên-chức có trách-nhiệm việc 
phân-giới là thái-độ của chính-quyền Trung-Hoa. Những lời 
phản-đối thường-xuyên của Đặc-Sứ Pháp tại Bắc-Kinh dường 
như cũng đạt được kết-quả ở năm 1889, lúc mà Trương-Chi- 
Động, một đối-thủ lợi-hại đã bị đổi từ Lưỡng-Quảng để đi Hồ- 
Nam và Hồ-Bắc. Ông nầy được em của Lý-Hồng-Chương thay 
thế và công-việc tưởng sẽ được dễ-dàng. Nhưng ở tại Lưỡng- 
Quảng vẫn còn những lực-lượng mạnh không chấp-nhận 
việc Pháp đặt chân ở Việt-Nam. Chúng có khả-năng áp-đặt 
một đường-lối chính-trị hoàn-toàn trái-ngược với chính- 
quyền Trung-Ương là Tổng-Lý Nha-Môn hay với Tổng-Đốc 
Lưỡng-Quảng. Hai đường-hướng chính-trị đối-chọi nầy kéo 
dài làm cản-trở những quyết-định ở Bắc-Kinh và tình-hình 
thực-tế của các vùng. Tám trại quân dọc trên biên-giới 
Lưỡng-Quảng thì do tướng Phùng-Chí-Tài chỉ-huy. Đây là một 
võ-quan thuộc-hàng cao cấp nhất trong quân-đội Trung-Hoa, 
trên áo có những hột nút làm bằng đá quí, mang tước “Thái- 
Tử Thiếu-Bảo” (Ministre gardien du Prince héritier). Ông nầy 
được xếp vào hạng anh hùng quốc-gia vì đã thắng Pháp 
trong trận Lạng-Sơn. Được các con giúp-đỡ, ông nầy thực-tế 
trở-thành một thế-lực lớn và “với thế-lực nây cũng như 
tiếng-tăm của ông ta, Phùng-Chí-Tài mới là thực-sự là Tổng- 
Đốc Quảng-Đông”, là lời kết-luận của ông chủ-tịch Ủy-Ban 
Phân-Giới Chiniac de La Bastide. Nếu ta thêm vào đây, lời 
ghi lại của Chiniac De La Bastide, quan Toàn-Quyền phê-bình 


ông “không hoàn-toàn lột hết khả-năng Tham-Mưu Phó của 
quân-đội viễn-chinh tại Đông-Dương mà địch-thủ là người 
Trung-Hoa... và như thế chỉ có một ý-tưởng duy-nhất luôn 
luôn nổi bật trong những bản tường-trình: chứng tỏ sự trội 
hơn về thông-minh và đạo-đức của ủy-ban Pháp đối với ủy- 
ban Trung-Hoa”. Chúng ta hiểu vì thế, công việc phân-giới 
bắt đầu rất chậm-chạp và khó-khăn. 

Mặc khác, phía bên Pháp vào việc khá trễ. Vì biết được ít 
nhiều những khó-khăn to-tác đang chờ đợi, những vị quan 
toàn-quyền (Constans, sau đó là Richaud) và những viên sĩ- 
quan chỉ-huy cố ý trì-trệ việc thi-hành những lệnh đến từ 
Paris, bắt đầu từ tháng 12 năm 1887. Phía người Hoa thì họ 
tuyên-bố rằng đã sẵn-sàng để bắt đầu công việc. Cho đến 
tháng 5 năm 1889 ông Toàn-Quyền Piquet mới thành-lập 
một ủy-ban “để bắt đầu cho công việc phân-giới toàn vùng 
biên-giới Việt-Hoa”. Từ năm 1889 đến năm 1891 đã có như 
vậy một ủy-ban đặc-biệt phụ-trách phân-giới toàn vùng 
biên-giới, trước hết do một viên sĩ-quan, đó là ông Chiniac 
de La Bastide, sau đó là một nhà ngoại-giao chuyên-môn về 
Viễn-Đông là ông Flandin. Kết-quả của công-việc không là 
bao trong lúc chi-phí lại quá tốn-kém cho vị chủ-tịch cũng 
như những nhân-viên của ủy-ban. Năm 1891, với việc tổ- 
chức những Vùng Quân-Sự, ông Toàn-Quyền mới là ông 
Lanessan giao công-việc phân-giới ở những Vùng Quân-Sự 
nầy cho các vị chỉ-huy trưởng ở vùng đó. Vấn-đề phân-giới vì 
thế được trở thành nhiệm-vụ của quân-đội phụ-trách kiểm- 
soát vùng biên-giới. Nhờ vậy mà việc phân-giới được dễ- 
dàng và ít tốn kém trong khi hiệu-suất làm việc cao hơn. 


Mặc khác, việc phân-giới đã được giao cho những nhân-vật 
tài-giỏi, Đại-Tá Servière, sau đó Đại-Tá Galliéni. 

Về phía Trung-Hoa, ở Quảng-Tây, tướng Sou (Sử Kinh Báo) 
cũng theo khuynh-hướng hợp-tác và giao-hảo. Đại-Tá 
Galliéni kể lại trong một câu chuyện khôi-hài về những buổi 
đại-yến mà tướng Sou đải ông nây hay là tình bạn thật sự đã 
nẩy-nở giữa hai người. Ở Quảng-Đông và Vân-Nam sự-việc 
cũng tương-tự như thế. Hai bên Pháp và Trung-Hoa làm như 
không còn nhớ đến trận Lạng-Sơn, không còn vấn-đề phục 
thù cho những trận chiến vào các năm 1884-1885. Hai bên 
chấp-nhận lần-hồi những gì đã xãy ra và chuẫn-bị cho 
tương-lai, vì quyền-lợi hỗ-tương giữa Pháp và Trung-Hoa. 

Và vì không còn những mâu-thuẫn chính-trị cơ-bản, việc 
phân-giới trở thành không quan-trọng và không được sự 
chú-ý của chính-quyền trung-ương nữa. 

Tuy-nhiên, những khó-khăn trên thực-địa không phải là 
không có. Sự diễn-dịch đồ-tuyến trên thực-địa cần phải có 
một vài thay-đổi để phù-hợp với thực-tế. Bởi vì các bản-đồ 
và các biên-bản phân-định năm 1887 thường thì không 
chính-xác. Vì thế trước khi cắm mốc người ta phải lấy địa- 
hình để vẽ lại bản-đồ và việc nầy dễ-dàng đặt lại vấn-đề 
công-ước 1887. Vài viên sĩ-quan Pháp có chủ-trương thay-đổi 
sâu-xa. Ý-kiến được chấp-nhận là trao-đổi và đền-bù đất đai, 
tùy theo yếu-tố chiến-lược đòi hỏi. Vì vậy mà mặt lịch-sử của 
đường biên-giới bị xem nhẹ. Công việc đã gặp nhiều trở- 
ngại, mất thì-giờ ở tại một số vùng có tranh-chấp. Hai vùng 
quan-trọng đó là Đèo-Lương trên biên-giới Quảng-Tây và Tụ- 
Long trên biên-giới Vân-Nam. Vùng Tụ-Long đã được giải- 


quyết phần lớn vào năm 1894, nhưng những điểm tranh- 
chấp chính-yếu chỉ được giải-quyết ở cấp cao hơn, tại Bắc- 
Kinh, giữa ông Gérard và Tổng-Lý Nha-Môn, qua công-ước 
1895. 

Tại Đèo-Lương thì Đại-Tá Galliéni nhượng-bộ và bỏ một phần 
đất (diện-tích giới-hạn) của tổng nầy vì ông cho rằng, điều 
quan-trọng cho quân-đội Pháp là không phải tranh-chấp 
từng tất đất, mà “đạt được những đền-bồi xứng-đáng để có 
được một đường biên-giới thiên-nhiên thuận-lợi nhằm ngăn- 
cản dễ-dàng những đảng cướp xâm-phạm vào lãnh-thổ”. 
Vấn-đề chủ-yếu không còn là lãnh-thổ mà là chiến-lược. Vì 
thế vấn-đề biên-giới mỗi lúc được lẫn vào trong những vấn- 
đề khác về bình-định và cảnh-sát biên-phòng, chống lại 
những đảng cướp Tàu còn ở trên đất Việt, và chống lại sự 
xâm-nhập của các băng đảng khác đến từ Tàu, hai phương- 
diện nầy thực ra liên-hệ với nhau. 

Cũng như thế mà Đại-Tá Pennequin, từ tháng 8 năm 1893, 
đuổi được những đảng cướp Tàu đóng trên thượng-lưu sông 
Hồng, bằng cách cam-kết sẽ rút khỏi vùng Tụ-Long mà 
người Tàu muốn lấy vùng nầy. Nhưng những đảng cướp nầy 
lại đụng-độ với quân triều-đình; quân triều-đình bị thua 
nặng. Để có được sự bình-yên, viên quan Tàu trấn-thủ vùng 
nầy là ông Tao-tai Mường-Tè phải kết-hợp với chúng và hứa 
là không đánh-đuổi cũng như cung-cấp cho chúng tiền bạc 
và đạn-dược, sau đó viên quan nây nhượng vùng đất có 
tranh-chấp nầy lại cho Pháp. Pháp đồng-ý tiếp-nhận và vào 
tháng 2 năm 1894, gởi một đạo quân gồm 500 người do ông 
Prétet chỉ-huy. Những đảng cướp tại đây vì thế phải bỏ nơi 


nầy, một số trở lại phía thượng-lưu sông Đà; là nơi mà Đại-Tá 
Pennequin đã đuổi chúng đi năm trước. 

Cũng vậy ở khắp nơi trên đường biên-giới, những băng đảng 
cướp từ bên Tàu sang lãnh-thổ Việt-Nam để cướp-bóc. 
“Tất-cả những quan-lại Trung-Hoa ở vùng biên-giới biết rằng 
họ có thể cướp bóc và giết người vô-tội-vạ như ý muốn ở 
Bắc-Kỳ, sau đó chuyên-chở phẩm-vật cướp về lại bên Tàu 
mà không có một trở ngại. Những viên quan trong vùng 
biên-giới Quảng-Tây nầy dung-dưởng cho bọn cướp vì họ 
sống nhờ vào đó. Ở mỗi trạm gác họ lấy một phần những gì 
mà bọn cướp đã cướp được, quân lính của họ là những nhân- 
viên đắc-lực phụ-trách công việc nầy” (theo Galliéni au 
Tonkin). Bọn cướp ăn cướp không từ món gì, từ trâu bò cho 
đến đàn bà, con nít. 

Những hoạt-động tàn-ác của bọn cướp Tàu - trên biển cũng 
như trên đất liền - là bắt cóc trẻ em và phụ-nữ, sau đó bán 
sang Tàu để làm nô-lệ, thứ thiếp hay làm điếm; sự phân-biệt 
ba tình-trạng nầy thì thông-thường rất khó. Galliéni viết 
(Galliéni au Tonkin): “Ở Quảng-Tây thì phụ-nữ rất hiếm-hoi... 
Riêng ở Long-Châu thì tỉ-lệ chỉ có một phụ-nữ cho 5 hay 6 
đàn ông; hơn nữa phụ-nữ Việt thì được ưa-chuộng vì giỏi- 
giang trong mọi lãnh-vực, làm việc nhà, tiết-kiệm và biết 
thương-lượng buôn-bán. Vì thế những thương-buôn Tàu rất 
muốn có những người phụ-nữ nây để giúp họ trong việc 
buôn-bán... Một số lớn, theo lời ông Lãnh-Sự Long-Châu, thì 
được đối xử tốt, họ theo các thói quen của Tàu để phù-hợp 
với nếp sống mới và không tìm cách trở về quê-quán. Nhưng 
một số khác thì nhớ quê nhà và có khi tìm đến lãnh-sự Pháp 


để xin được hồi-hương”. 

Việc phân-giới thực-sự đã làm giãm lần hồi số lượng đảng 
cướp Tàu vùng biên-giới, việc nây còn có hiệu-quả hơn khi 
các đồn bót được dựng lên. Việc xây-dựng nây nhằm vào 
một mục-tiêu chiến-lược, nhưng thực-tế, nó được dùng vào, 
hay thử dùng vào, việc kiểm-soát (police) để ngăn-chận sự 
hỗn-loạn và nghèo-đói từ các vùng Hoa-Nam đã bị tàn-phá 
tràn sang và việc buôn lậu vũ-khí hay thuốc phiện. Chất ma- 
túy nây thực-tế mới đóng vai-trò tiền-tệ thực-sự ở các vùng 
biên-giới. 

Trong năm 1894, trên các vùng biên-giới thuộc tỉnh Quảng- 
Đông, Quảng-Tây và Vân-Nam việc phân-giới và cắm mốc đã 
kết-thúc, ngoại trừ một vài địa-phương còn tranh-chấp thuộc 
tổng Tụ-Long và vùng hữu-ngạn sông Hồng. (Ông Charles 
Fourniau viết sai ở nơi đây: toàn vùng biên-giới Vân-Nam, 
khu-vực tả-ngạn sông Hồng chỉ được phân-giới và cắm mốc 
.. do Đại-Tá Pennequin phụ-trách. Xem bản tường-trình của 
Pennequin và các biên-bản phân-giới vùng Vân-Nam) 

Sự phân-giới vùng hữu-ngạn sông Hồng. 

Ở vùng thượng-du Tây-Bắc Việt-Nam, phía Tây Lào-Cai, giữa 
sông Hồng và thượng-lưu Sông Đà thì không được phân-giới 
và vùng nầy cũng không được phân-định (vì quên) trong 
công-ước 1887. 

Về đoạn thứ 5 của vùng biên-giới Vân-Nam, Ủy-Ban Phân- 
Định đã ký một biên-bản vô-lực (procès-verbal de carence) 
vào ngày 19 tháng 10 năm 1886 : không thể có được sự 
thỏa-thuận “vì những trở-ngại hiện-hữu trên đoạn biên-giới 
nầy, Ủy-Ban quyết-định rằng, trong lúc nầy không thể đi ra 


thực-địa. Vì thế, ..., các Ủy-Viên hai bên sẽ đệ-trình việc nầy 
lên chính-phủ của họ, hai bên sẽ thỏa-thuận về thời-điểm và 
phương-thức cho việc phân-định lại vùng biên-giơi nầy”. 
Nhưng để có thể ký-kết các hiệp-ước bổ-túc một cách 
nhanh-chóng, toàn thể chiều dài của vùng biên-giới được vẽ 
trên bản-đồ. Ông Constans ở Bắc-Kinh thỏa-thuận với nhà 
Thanh để vẽ đồ-tuyến nầy trên bản-đồ của Trung-Hoa, thiếu 
mọi công việc đo-đạc trên thực-địa. Phía Trung-Hoa đòi-hỏi 
toàn vùng nầy, được biết dưới tên là Phong-Thổ. Những 
người thương-lượng phía bên Pháp gộp vấn-đề nầy với 
những tranh-chấp ở tổng Tụ-Long, đạt được là đường biên- 
giới chia vùng Phong-Thổ ra làm hai, Việt-Nam được một 
nửa. 

Công-Ươc được ký-kết như thế nhưng trên thực-tế thì đường 
phân-chia nây chỉ là một đường vạch trên bản-đồ mà bản đồ 
nầy hoàn-toàn sai, nó không hề phù-hợp với một thực-tế 
lịch-sử, thực-tế chính-trị hiện-thời cũng như thực-tế từ sự đo- 
đạc trắc-địa. 

Nhưng làm sao mà phía Pháp biết được vì chưa hề có một 
người Pháp nào đi vào vùng nầy, một vùng hoàn-toàn thoát 
khỏi sự kiểm-soát của chính-quyền Việt-Nam cũng như 
Trung-Hoa. Vùng nầy được điều-khiển do những đầu-lĩnh 
phong-kiến địa-phương hay những đảng cướp, mặc khác, 
vùng nầy bị tàn-phá dữ-dội. 

Lý-do, một mặt do hậu-quả của việc lập sào-huyệt của các 
đảng cướp Tàu, vùng nầy bị tàn-phá ghê-gớm vào năm 1887 
bởi đường-lối chính-trị “tiêu-thổ” của Tôn Thất Thuyết. Ông 
nầy sau khi rời vua Hàm-Nghi trong vùng núi non Quảng- 


Bình thì sang Tàu. Trước khi vào đất nầy ông ngừng ở Lai- 
Châu, tại đây ông được Đèo Văn Trị, một đầu-lĩnh quan-trọng 
cai-trị vùng nầy, tiếp-đón. Để ngăn-chận một sự theo-đuổi 
có thể của quân Pháp - mà trên thực-tế thì quân nây không 
thể tiến vào những vùng rừng núi - ông Tôn Thất Thuyết 
thuyết-phục Đèo Văn Trị áp-dụng việc “tiêu-thổ” vùng đất 
của mình rồi theo ông sang Tàu. Đèo Văn Trị đã nghe theo. 
Ông Pavie (Auguste) đi ngang vùng nầy năm sau diễn-tả cho 
chúng ta những thung-lũng bỏ hoang, làng-mạc nhà cửa phá 
bỏ do những người dân ở đây mà một số theo thủ-lĩnh của 
họ sang Tàu. 

Quyết-định tại Bắc-Kinh cắt làm hai vùng Phong-Thổ trên 
bản-đồ, hay là lời tuyên-bố của tổng-đốc Vân-Nam chính- 
thức sát-nhập vùng nầy vào lãnh-thổ của mình thì rất thiếu 
thực-tế đối với với tình-trạng cụ-thể của vùng đất hẻo-lánh 
nầy, nó hoàn-toàn tự-trị dưới một chế-độ phong-kiến, và 
phần lớn rất nghèo-khổ. Nhưng bắt đầu từ năm 1888 tình- 
trạng nầy thay-đổi tận gốc rễ. 

Người Pháp bắt đầu đi vào vùng thượng-lưu sông Đà vào 
năm 1888 qua hai hình-thức. Một bằng quân-sự (đoàn quân 
Pernot) và hai là việc thám-hiểm. Công-trình thám-hiểm của 
ông Pavie được thực hiện hai lần, lần đầu từ Thái-Lan đi lên 
Hà-Nội và lần thứ hai từ Hà-Nội đi ngược trở lại để đến 
Bangkok. Cuộc hành-quân Pernot thì để lại Lai-Châu một 
đồn-binh; ông Pavie lúc trở về thì đi với ông Pennequin và 
không hề nổ súng, những người nầy đã thành-công trong 
việc thâu-phục được một số băng đảng ở vùng nầy. 
Hoạt-động nầy của người Pháp ở đây thực sự không nhắm 


vào Trung-Hoa hay những vấn-đề liên-quan đến biên-giới với 
họ, mà là do việc Thái-Lan đã có những hoạt-động trên toàn 
vùng đất Lào và có khuynh-hướng bành-trướng về những 
địa-phương nguyên-thủy thuộc ảnh-hưởng An-Nam, từ đèo 
Ai-Lao (thuộc vùng Bình-Định) cho đến vùng thượng-lưu 
sông Đà. Năm 1888, một đạo-quân nhỏ của Thái-Lan đã 
chiếm vùng nầy và bắt đi nhiều cháu, con thuộc dòng-họ 
Đèo Văn Trị. Sau đó những tù-nhân nầy được thả nhờ trung- 
gian của ông Pavie. Nhờ vậy mà tình-hình xã-hội ở đây thay- 
đổi. Cho đến lúc nầy thì Đèo Văn Trị vẫn còn ở Trung-Hoa với 
Tôn Thất Thuyết, dòng-họ ông cai-trị vùng nây thù-nghịch 
với Pháp trong lúc người Pháp thì dựa lên kẻ thù không đội 
trời chung của Đèo Văn Trị là viên Quan-Châu ở “Chien-Tao”, 
một người không có nhiều thế-lực. Năm 1888, gia-đình Đèo 
Văn Trị (ông nây đang ở bên Tàu, quyền-hạn trong tay người 
em là Kam Heun), để có thể bảo-vệ chống lại uy-quyền của 
Thái, họ phải nghiêng về phía Pháp. Người Pháp vì vậy mới 
bỏ viên Quan-Châu ở Chiên-Tau để lập quan-hệ với dòng-họ 
thống-trị vùng nầy. Đèo Văn Trị từ Tàu trở về và ở lại đây, trở 
thành người cộng-tác mật-thiết dưới quyền bảo-hộ của Pháp 
cho đến khi ông này chết. Nhờ vào việc nầy mà toàn vùng 
Phong-Thổ mới chịu sự lãnh-đạo của Pháp, dòng-họ Đèo Văn 
Trị lãnh-đạo vùng nầy không hề công-nhận công-ước 1887. 
Nhưng vào cuối năm 1891, để chấm-dứt việc phân-giới vùng 
biên-giới Vân-Nam, ủy-ban do ông Servière làm chủ-tịch đến 
Phong-Thổ để làm công-việc trắc-địa lấy đồ-hinh vùng nầy 
chiếu theo đồ-tuyến 1887. Những sĩ-quan phụ-trách vùng 
biên-giới nầy phản-đối kịch-liệt. 


Nhất là viên chỉ-huy trưởng đạo (cercle) Van-Bu (phía hữu- 
ngạn sông Đà, và vùng thượng lưu sông Mã), là vùng trực- 
tiếp liên-hệ, phải-đối việc trắc-địa tại đây và giải-thích như 
sau: 

“Công-Ước Constans đã nhượng cho Trung-Hoa toàn vùng 
hữu-ngạn sông Mã và trọn vùng tả-ngạn sông Đà, phía trên 
Lai-Châu mà đây là cái nôi của dòng-họ Đèo Văn Trị và 
dường như họ không biết đến nội-dung công-ước nầy. Nhưng 
trên thực-tế, bỏ qua nội-dung công-ước, thì chúng ta kiểm- 
soát vùng nầy và thái-độ của chính-quyền Trung-Hoa không 
hề phản-đối. Nhưng nếu chúng ta phân-định thì chúng ta 
phải áp-dụng công-ước vì vậy phải cắt vùng nầy ra làm hai. 
Nếu chúng ta nhượng vùng nầy thì chúng ta không những 
xúc-phạm Đèo Văn Trị về quyền-lợi mà còn đến danh-dự của 
ông ta. Chúng ta làm việc với ông nây từ một năm nay và 
xem như là người bảo-vệ biên-giới; khi phong ông ta làm 
Quan-Đạo vùng nầy, chúng ta đã có quan-hệ vĩnh-viễn với 
ông. Nếu chúng ta cắt vùng nầy ra làm hai, chúng ta tự xóa 
bỏ uy-danh của mình mà ở xứ rộng-lớn và khó-khăn nầy, 
chúng ta chỉ giữ được là nhờ ở cái uy-danh nầy và sự gan-dạ 
của mình.” (CAOM, tiểu-đoàn trưởng Thirion gởi chỉ-huy 
trưởng vùng 4 quân-sự). 

Bị thuyết-phục bởi những lý-lẻ nầy, vị chỉ-huy trưởng vùng 4, 
lúc đó còn là Trung-tá, ông Pennequin, sau đó là tướng 
Duchemiin là chỉ-huy trưởng quân-đội, cùng đòi hỏi đình-chỉ 
việc phân-giới. Tháng 3 năm 1894, ông Toàn-Quyền 
Lanessan ra lệnh cho Servière ngưng mọi công-việc trong 
đoạn biên-giới giữa sông Hồng và sông Đà. 


Hơn nữa, bắt đầu từ năm 1893, vấn-đề không còn tương-tự 
như năm 1887 vì hai lý-do: Pháp chiếm được Lào và sự yếu- 
kém của Tàu. 

Từ năm 1893, Pháp đặt được quyền bảo-hộ tại Lào; lực- 
lượng của Thái-Lan bị đuổi về phía bên kia sông Cửu-Long, 
không còn là một nguy-hiểm nữa. Tuy-nhiên, xứ bảo-hộ 
thuộc Pháp kéo dài thêm nhiều trăm cây-số đường biên-giới 
với Tàu về phía Tây. Sự phân-định biên-giới phía Bắc Lào gây 
thêm nhiều việc phiển-phức trong một vùng núi cao khó- 
khăn cho việc đi lại, tại đây là vùng tam biên Miến-Điện 
(thuộc Anh) Lào (thuộc Pháp) và Trung-Hoa. Những sự 
nhượng-bộ trong lúc phân-giới giữa Pháp với Trung-Hoa tại 
Bắc-Kỳ có thể sẽ có ảnh-hưởng rất lớn trên vùng biên-giới có 
tranh-chấp ở Lào. Quan-trọng là đối-tượng không còn là 
Trung-Hoa mà là nước Anh. 

Trung-Hoa bắt đầu từ những năm 1893-1894 cho thấy 
những dấu-hiệu sút-kém, mở ra cho Pháp những đường- 
hướng chính-trị mới. 

Từ 31 tháng 7 năm 1894, Trung-Hoa khai-chiến với Nhật, 
nhưng bị thua liên-tục một cách nhục-nhã và ngày 17 tháng 
4 năm 1895 phải ký hiệp-ước Simonoseki, đánh-dấu một 
giai-đoạn mới trong lịch-sử kháng-chiến của Trung-Hoa 
chống lại áp-lực của các đế-quốc. Kể từ lúc nầy “Trung-Hoa 
mất đi nhanh-chóng sự tự-chủ về kinh-tế, độc-lập về lãnh- 
thổ, chính-trị cũng như về quân-sự. Trung-Hoa đi vào một 
giai-đoạn đau-thương nhất trong lịch-sử của họ, trong lúc 
mà những nước giàu đang tiến bước mạnh trong lãnh-vực 
kỷ-nghệ”. 


Giai-đoạn lịch-sử bắt đầu với những năm dài trong vấn-đề 
phân-định đường biên-giới Việt-Trung, chấm dứt trong một 
hoàn-cảnh khác hẵn với lúc ban đầu. 

Trong khoảng thời-gian 20 năm, sau khi chế-ngự được các 
cuộc nổi dậy to lớn trong những thập-niên 50 và 60, đã có 
một sự thay-đổi chính-trị dưới ảnh-hưởng của Lý Hồng 
Chương, Trương Chi Động v.v.. việc nầy cho phép Trung-Hoa, 
mặc dầu có những nhượng-bộ ở những xứ mà họ cho là của 
mình, nhưng Trung-Hoa vẫn đương-đầu được với những gây- 
hấn của các cường-quốc để thương-lượng với họ và đôi khi 
dành được một vài ưu-điểm. 

Nhưng từ 1894-1895 thì mọi việc đều thay đổi. Trung-Hoa 
không thể đối đầu ở mọi mặt-trận, trong lúc mà sự bành- 
trướng của các đế-quốc, đặc-biệt là nước Pháp, có được 
kinh-nghiệm đụng-độ với Tàu ở các năm 1883-1885 cũng 
như việc chống-cự của các lực-lượng ái-quốc Việt-Nam; nước 
Pháp đã có một tư-thế khác: chiếm-giữ được Lào và chuẫn-bị 
những dự-án ở Vân-Nam. 

Vì thế những vấn-đề liên-quan đến biên-giới còn tồn-đọng 
chưa giải-quyết được đặt ra trong một hoàn-cảnh hoàn-toàn 
khác: Trong vùng thượng-du Tây-Bắc, thẩm-quyền của triều- 
đình An-Nam thì chưa bao giờ được xác-định thực sự, đường 
biên-giới lịch-sử không rõ-ràng, những vùng đất tại đây thực- 
tế thuộc thẩm-quyền của các dòng-họ phong-kiến thuộc các 
dân-tộc thiểu-số hơn là những vùng đất thuộc quốc-gia cần 
được phân-định. Vì thế những vùng đất nầy đường biên-giới 
không được xác-định bằng thực-tế lịch-sử mà do tương-quan 
lực-lượng trong mỗi lúc. Do đó mà quan-niệm của Lyautey, 


phù-hợp với quan-niệm của nhiều viên sĩ-quan thời đó, nhất 
là ông Pennequin. Lyautey giải-thích rằng sẽ có lợi nếu để 
nguyên tình-trạng (statu quo) vùng biên-giới chưa được 
phân-định. “Sẽ rất có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ mở 
lớn ra ở vùng Vân-Nam... Vì thế sẽ có lợi nếu để vấn-đề 
nguyên-trạng... Việc phân-giới, luật-lệ về cảnh-sát biên- 
phòng... thì trấn-an được những nhà ngoại-giao, nhưng nó đi 
ngược lại đường-hướng chính-trị của chủ-nghĩa thuộc-địa, 
chủ-nghĩa nầy thì làm mọi việc để chiếm đất và tương-lai sẽ 
quyết-định sau... Những người theo chủ-nghĩa thuộc-địa thì 
không bao giời phân-định biên-giới” (theo P. Lyautey, Lettres 
de Tonkin et de Madagascar). 

Nhưng dầu vậy cũng phải thiết-lập một đường biên-giới, bởi 
vì từ nay hầu như toàn vùng đã ở dưới sự kiểm-soát của 
Pháp. Nhưng không thể là đường biên-giới do công-ước 1887 
chỉ-định. Vì thế Pháp đã ép Trung-Hoa một đồ-tuyến khác. 
Vào đầu năm 1894, ông Pavie gặp Toàn-Quyền De Lanessan 
và ông Gérard đang chuẵẫn-bị đi Bắc-Kinh để lãnh nhiệm-vụ 
Đặc-Sứ Pháp (Ministre de France). Những người nầy sắp đặt 
một đồ-tuyến mới để yêu-cầu triều-đình Trung-Hoa chấp- 
thuận, trong đó liên-quan đến biên-giới Việt-Trung (vùng 
Phong-Thổ) và biên-giới Lào-Trung (vùng Phong Saly, Mường 
Hou và Mường Sing). Đồ-tuyến mới này đem lại cho Việt- 
Nam - là vùng duy nhất mà chúng tôi nhận thấy - toàn-bộ 
lãnh-thổ của Đèo Văn Trị, giao lại cho Việt-Nam_ vùng phía 
Bắc đã bị đồ-tuyến của công-ước 1887 chia hai. 

Toàn-bộ vấn-đề biên-giới (Việt và Lào), từ sông Hồng đến 
sông Cửu-Long, đã được thương-lượng tại Bắc-Kinh vào năm 


1894 do ông Gérard, trong một khung-cảnh tai-biến của 
cuộc-chiến Trung-Nhật. 

Về vấn-đề biên-giới Việt-Nam, có hai điểm không tương- 
xứng được giải-quyết: vùng đất nhỏ ở Muong Thong và Man- 
Mei để hoàn-tất vĩnh-viễn biên-giới vùng Tụ-Long và sự 
phân-định vùng Phong-Thổ. 

Ngày 10 tháng 10 năm 1894, ông Gérard điện-tín cho hay 
rằng Tổng-Lý Nha-Môn đã chấp-nhận đồ-tuyến đề-nghị. Vì 
thế công-việc trên thực-địa có thể được tiếp-tục. Ông Pavie 
được chỉ-định làm chủ-tịch ủy-ban. Ông nầy chia vùng biên- 
giới làm hai phần, ranh-giới là sông Đà, dành cho vùng 
thuộc Lào từ sông Đà đến sông Cữu-Long, giao công-việc 
phân-định từ sông Đà đến sông Hồng cho Commandant 
Toumier, các vị phụ-tá là Lugan, Sandré và Sainson. Ngày 26 
tháng 11 năm 1894 Cdt Tournier lên lãnh nhiệm-sở. Hai ủy- 
ban Pháp-Trung họp tại Long-Pô ngày 3 tháng 1 năm 1895. 
Ngày 29 tháng 3 việc trắc-địa theo đồ-tuyến xác-định ở Bắc- 
Kinh hoàn-tất. Công-việc được thực-hiện cùng lúc với phần 
biên-giới kia, việc thương-thuyết bắt đầu lại tại Bắc-Kinh đưa 
đến kết-quả ngày 20 tháng 6 năm 1895 ký công-ước giữa 
ông Gérard và hoàng-thân King, chủ-tịch Tổng-Lý Nha-Môn, 
xác-định biên-giới giữa sông Hồng và sông Cữu-Long. Cùng 
lúc trong khoản cuối cùng, công-ước nầy giải-quyết dứt- 
khoát luôn những tranh-chấp ở Tụ-Long (Muong-Thong và 
Man-Mei). 

Công-Ước Gérard vì vậy là văn-bản duy-nhất bổ-túc thêm 
cho công-ước 1887. Văn-bản nầy sửa-chữa đoạn thứ năm 
của vùng biên-giới Vân-Nam, có nghĩa là vùng phía bên kia 


của sông Hồng. Những sử-đổi chi-tiết khác cũng được chấp- 
nhận trong những lúc cắm mốc. 

Công-ước Gérard vì thế mở qua giai-đoạn cuối của việc 
phân-giới giữa Trung-Hoa và những vùng đất dưới sự kiểm- 
soát của Pháp. Việc cắm mốc còn trễ nãi ở vùng phía bên 
kia sông Đà. Ngược lại, nó được giải-quyết nhanh-chóng từ 
sông Đà đến sông Hồng. Đoạn biên-giới nầy được chia làm 
hai tiểu-đoạn: sông Hồng tới sông Nậm-Nam, tức vùng 
Phong-Thổ; và từ sông Nậm-Na đến sông Đà, tức vùng Lai- 
Châu. 

Ngày 1 tháng 4 năm 1896 trung-tá Vimard, chỉ-huy trưởng 
vùng 4 quân-sự điện-tín cho tổng tư-lệnh; “việc phân-giới 
giữa hai nước Việt-Trung thì hoàn-toàn kết-thúc”. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Đánh máy: Hector 

Nguồn: Hector 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 24 tháng 7 năm 2007 


